


Chuyên Vui Với Chướng 
Môn Người Làng Hà 
Thượng. 

Phan Bá Thụy Dương 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Chuyện Vui Với Chưởng_Môn Người Làng Hà Thượng. 








Phan Bá Thụy Dương 


Chuyện Vui Với Chưởng Môn 
Người Làng Hà Thượng. 





Ảnh Hà Thượng Nhân 


Năm 1997 sực nhớ nếu miền Nam không mất vào cuối 
tháng 4 năm 75 thì chắc hẳn tôi đã được về hưu, hưởng an 
nhàn từ lâu, kể từ khi vừa đáo hạn tuổi 55. Từ ý niệm này, 
tôi đã quyết định xin từ nhiệm ngay với một công ty tư vấn 
tài chánh. Vì công vụ và chờ người điền khuyết mãi đến cuối 
năm 1999 tôi mới được “thoát thân”. 

Tánh vốn ưa ngao du, từ đó tôi tạt Âu về Á mỗi vùng rong 
chơi năm ba tháng. Khi hết hứng thú thì trở về miền Trung 
du Hoa Kỳ để tiếp tục hành trình lang thang chạy đến các 
tiểu bang khác ngoạn cảnh hoặc thăm viếng anh em, bạn 
bè. Việc gặp gở, liên lạc lại với một số thân hữu và nhất là 
nghe những lời có vẻ “thuận tai” của những bạn bè trong 
giới văn nghệ cũ, nên cuối năm 2004 tôi đã tham gia vào 
nhóm chủ trương biên tập của một tờ tạp chí tại San José, 
sau gần 33 năm gác bút. Tại đây tôi đã gặp lại Hà tiên sinh - 
người mà anh em viết văn, làm báo trước 75 luôn thương 


kính hoặc âu yếm gọi là Hà chưởng môn. 

Với những người hoạt động lâu năm trong giới truyền thông, 
báo chỉ thì hầu như ai cũng ít nhiều nghe danh, biết đến cụ 
Hà Thượng Nhân. Tiên sinh là người nổi tiếng về tài làm thi 
phú nhanh -có thể nói là xuất khẩu thành thơ- cũng như về 
đức độ, về tính tình ôn nhu, phóng khoáng. 


Ở tuổi hoa niên, lúc mới bắt đầu làm thơ tiên sinh lấy bút 
hiệu là Hoàng Trinh. Cụ là bạn thơ cùng thời với những thi sĩ 
tiền chiến hữu danh như: Hoàng Cầm, Huy Cận, Hữu Loan, 
Phùng Quán, Quang Dũng, Thâm Tâm, Trần Dân, Xuân 
Diệu... Trong số những người này, tiên sinh chơi thân thiết 
nhất với Hữu Loan, tác giả bài thơ được người người ưa 
chuộng, lưu truyền rộng rãi: Màu Tím Hoa Sim. Hai người 
vốn là bạn cùng quê, cùng lứa tuổi nên sau này vẫn xưng 
mày-tao-mi-tớ mỗi khi gặp nhau chuyện trò. Hai người còn 
được dân Thanh Hóa gọi là Tú Trinh và Tú Loan vì thời đó rất 
hiếm người đậu được bằng tú tài toàn phần, tức bằng Bac 
complet. Nhà thơ Hữu Loan nhận giải Văn chương toàn sự 
nghiệp năm 2007 của nguyệt san Khởi Hành vừa rồi, một 
phần lớn là nhờ sự liên lạc và giới thiệu của ông. 


Hà Thượng Nhân tên thật là Nguyễn Sĩ Trinh, sinh năm 1919, 
quê làng Hà Thượng, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm 
1945, sau khi rời bỏ kháng chiến, dinh tềể, tiên sinh được 
thầy Phạm Xuân Độ nhận làm nghĩa tử, nên đã được đổi tên 
thành Phạm Xuân Ninh. Sau này, ông lấy bút hiệu Hà 
Thượng Nhân là để kỷ niệm về nơi chôn nhao cắt rún của 


mình. 


Trước khi vào Nam tiên sinh dạy học tại trường Dũng Lạc ở 
Hà Nội. Chắc hẳn vì vậy mà đầu tháng 8 năm nay [2009] 
sau khi thoát cơn bệnh thập tử nhất sinh cụ đã đồng ý chịu 
lể rửa tội và chọn tên thánh là Phéro Dũng Lạc. 


Sau khi di cư vô Sàigòn không lâu tiên sinh giữ mục Đàn 
Ngang Cung cho nhật báo Tự Do và năm 1958 tiên sinh phụ 
trách chuyên mục Những Điều Trông Thấy cho nhật báo 
Ngôn Luận với một bút hiệu khác là Nam Phương Sóc. Bằng 
giọng thơ trào phúng, tiên sinh đã đả phá, phê phán những 
thói hư, tật xấu của thói đời, những hành vi, hiện tượng 
thiếu trong sạch của giới hữu trách, những người có chức vị 
trong chính quyền, chính trường... 


Tiên sinh là người uyên bác và quen biết hầu hết với những 
nhân vật lảnh đạo, chính trị quan trọng của cả 2 nền đệ 
nhất và đệ nhị Cộng Hòa, cũng như những văn nghệ sĩ hữu 
danh miền Nam. Cụ rất được mọi người mến yêu, kính nể. 


Năm 1955 tiên sinh được cụ Ngô Đình Diệm bổ nhậm về 
phục vụ tại Phòng 5 với cấp bậc đại úy đồng hóa. Đơn vị này 
là tiền thân của ngành Chiến Tranh Tâm Lý hay Tâm Lý 
Chiến [Psychological warfare] - thuộc Bộ Tổng Tham Mưu 
QLCNCH. Ngành này kể từ những năm đầu thập niên 60 đã 
càng ngày càng được mở rộng khắp các quân binh chủng, 
binh đoàn và cải danh thành Chiến Tranh Chính Trị [Political 


warfare] mà tướng Trần văn Trung làm Tổng Cục Trưởng. 
Riêng Nha Chiến Tranh Tâm Lý sau này được đổi thành Cục 
Tâm Lý Chiến, một cơ quan chiến lược quan trọng về chánh 
sách lục đại chiến, bên cạnh Mưu Lược Chiến, Tư Tưởng 
Chiến, Tình Báo Chiến, Tổ Chức Chiến, Quần Chúng Chiến. 
Cơ quan này do đại tá Hoàng Ngọc Tiêu thay thế đại tá Vũ 
Quang giữ nhiệm vụ Cục trưởng cho đến ngày miền Nam VN 
bị Cộng sản Bắc phương xua quân chiếm cứ. Hoàng tiên sinh 
tức thi sĩ Cao Tiêu cùng Hà tiên sinh là 2 trong những kẻ sĩ 
uyên thâm Nho học hiếm hoi còn sót lại tại hải ngoại ngày 
nay. 


Nhờ việc bành trướng ngành này nên quân lực ngoài tờ 
Chiến Sĩ Cộng Hòa lại có thêm 2 tờ báo mới là nguyệt san 
Tiền Phong [hậu thân của tờ Phụng Sự Bộ Quốc Phòng] và 
nhật báo Tiền Tuyến. Sau khi tờ Tiền Tuyến ra mắt không lâu 
thì Trung tá Phạm Xuân Ninh tức Hà Thượng Nhân được điều 
động về thay thế TTá Lê Đình Thạch trong vai trò Chủ Nhiệm 
vì T/Tá Thạch được chuyển về Phủ Tổng Thống. Dưới sự chỉ 
đạo, điều hành của tiên sinh tờ Tiền Tuyến đã sớm phát triển 
và trở nên một nhật báo lớn phổ biến rộng rãi và qui tụ hầu 
hết các văn thi sĩ, ký giả, phóng viên hữu danh của miền 
Nam VN thời bấy giờ. Đến năm 1972 thì tiên sinh xin giãi 
ngủ vì hội đủ điều kiện mang lon hơn 7 năm chưa được 
thăng cấp. 


Đầu tháng 5/2005 tôi nổi máu giang hồ vặt, “thoát ly” gia 


đình chạy qua miền Bắc Cali với ý định trực tiếp cải tiến, mở 
rộng tờ tạp chí để anh em cũ, nhất là những bằng hữu còn 
kẹt lại trong nước có chỗ trở lại sinh hoạt sau một thời gian 
dài bị chế độ Cộng sản gạt ra ngoài lề hoặc họ không muốn 
uốn cong ngòi bút để cộng tác với một cơ chế kềm kẹp, tồi 
tệ, gian trá... Tại nơi lưu cư mới này tôi và tiên sinh đã hầu 
như hằng ngày gặp nhau để thù tạc, hàn huyên chuyện xưa, 
người và việc cũ. Lúc này dường như tiên sinh vui vẻ hơn, 
làm thơ nhiều hơn và thường giao cho tôi để nhờ đánh máy, 
phổ biến nếu cần hay có người yêu cầu. Đôi khi vừa làm 
được bài thơ đắc ý nào tiên sinh đều đọc cho tôi nghe, ngay 
cả lúc đã vào đêm khuya hay khi trời chưa kịp sáng. 


Như đã nói ở trên tiên sinh là người có tài nhả ngọc phun 
châu và làm thơ rất nhanh. Sáng ngày 01-09-2006 trong lúc 
tôi, tiên sinh đang uống trà đàm đạo cùng anh Vũ Đức 
Nghiêm thì được tin anh Hoàng Anh Tuấn vừa từ trần. Tiên 
sinh buồn bã cất tiếng than và lập tức viết ngay bài thơ 
Khóc Hoàng Anh Tuấn. Bài này, ngày hôm sau tôi đã trao 
cho Phạm Hùng -em trai của anh Phạm Huấn- để Ban Tổ 
Chức đọc truy điệu trong ngày chúng tôi dự tang lể Hoàng 
thi sĩ tại một nghĩa trang trên San José. 


Cho đến nay tiên sinh đã làm cả chục ngàn bài thơ đủ thể 
loại, nhưng phần lớn là thất ngôn. Qua loại Đường thi này 
tiên sinh quả là người có tâm linh sâu sắc, là bậc thượng 


thừa trong việc vận dụng bút pháp, thi thanh, âm điệu và 
hình ảnh... Về những bài thơ dịch thì cũng đã thể hiện đầy 
đủ các yếu tố: hiệp thời, hiệp ý và hiệp thể khó có người 
sánh kịp. 


Tuy làm thơ nhiều nhưng có điều tiên sinh thường trao tặng 
cho các thân hữu, ít khi lưu trữ và chưa hề tự xuất bản các 
tác phẩm của mình. Tôi còn nhớ trước 75, có một năm, khi 
tờ báo Sống sắp thực hiện số báo Tết, nhà văn Chu Tử đã 
hỏi xin tiên sinh một bài thơ Xuân và đã trả cho Hà tiên sinh 
ba chục ngàn đồng. Nên nhớ báo chí thời bấy giờ rất hiếm 
khi có tờ chịu trả tiền nhuận bút cho thơ. Nếu có thì cũng chỉ 
trả tượng trưng một vài ngàn cho các thi sĩ thành danh, 
cộng tác thường trực hoặc thân quen. 


Đây có thể được coi là một trường hợp hi hữu dành cho một 
tác phẩm thi ca. Chính vì vậy mà từ ngày về tạm trú tại 
quận Cam, giúp cung cấp bài cho vài tờ báo Xuân ở đây, 
riêng bài của Hà tiên sinh tôi luôn yêu cầu các vị chủ báo trả 
tiền nhuận bút cho thơ, câu đối Tết... của cụ cao gấp năm 
ba lần số tiền trả cho các người khác. 

Hơn 3 năm trước cô Huệ Thu một người mến mộ cụ Hà ở 
San José đã gom góp một số thi phẩm của tiên sinh để ấn 
hành một tập thơ với số lượng rất hạn chế để phổ biến trong 
giới thân hữu giữ làm kỷ niệm, thưởng ngoạn. 


Sau gần 2 năm tạm trú trên vùng thung lũng hoa vàng đó 
tôi lại nổi máu phiêu lưu nên đã di chuyển xuống 
Westminster. Tuy vậy, cứ năm ba tháng tôi lại chạy lên thăm 
viếng cụ cùng các niên trưởng, anh em thân hữu. Trong lần 
gặp mặt mới đây, khi vui vẻ hàn huyện, tôi đã cho tiên sinh 
hay về việc nhiều độc giả và thi hữu đã ca ngợi bài thơ 
Ngông của tiên sinh sau khi tôi cho phổ biến trên các trang 
thơ do tôi phụ trách. Nhân dịp tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh 
ra đời của bài thơ bất hủ này. Với tôi, đây là một đọan trích 
trong những cuộc hội thoại vui, hứng thú đáng ghi nhớ: 


- Thưa tiên sinh, trong những bài thơ của tiên sinh mà tôi 
có trong tay, phải công nhận Ngông là một bài thơ đặc sắc, 
tuyệt hay. Xin tiên sinh cho biết tiên sinh đã sáng tác thi 
phẩm này lúc nào? Có phải là sau khi tiên sinh được giải ngủ 
và rời cương vị chủ nhiệm, chưởng môn tờ Tiền Tuyến? 


- Anh cũng đã hiểu lầm như nhiều người khác. Tôi làm 
bài thơ này lúc còn trẻ sau khi ly khai, từ bỏ “kháng chiến” 
về Hà Nội. Lúc ấy tôi mới hơn 23 tuổi thì phải. Người ta bảo 
lảo lai tài tận thật không sai. Trí tuệ bây giờ đã bị lảo hóa 
nên chuyện xa xưa tôi không còn nhớ chính xác lắm về chỉ 
tiết. 


- Nghiã là đã làm trước khi tiên sinh di cư vào Nam. Theo 
cặp kết ở cuối bài: “Buông câu xốc áo quay nhìn vợ, Trời đã 


chiều chưa, ta đã say?” thì chẳng lẽ lúc ấy phu nhân đang 
“kè kè” bên tiên sinh sao? 


- Đâu có, khi ấy tôi làm gì đã có vợ. Giá có, chưa chắc 
“ẻn” chịu theo tôi đi vào nơi hoang vắng, quạnh hiu để tiêu 
khiển, lo công việc phục dịch trà dư tửu hậu cho chồng. Anh 
nghĩ xem, trong hoàn cảnh cá nhân còn nhiều khó khăn, xã 
hội đang nhiễu nhương như vậy tôi làm gì yên tâm để toan 
tính việc “ca bài hôn phối”. 


- Thì ra là sản phẩm của giả tưởng, hư cấu. Thưa, có phải 
tiên sinh muốn ngụ ý: “Tôi về nhà cửa sương thâu. Bước đi 
mà chẳng thấy đâu con đường”@. 

Trong hoàn cảnh phiêu linh thế đó sao tiên sinh có thể an 
định tâm trí để nhàn nhả đi câu và dệt nên những vần thơ 
hào khí, cuồng ngông tuyệt vời như vậy? 


- Cũng hư cấu luôn. 


- Thế còn 2 câu đầu bài thơ: “Quay ngựa xích thố buộc 
khóm trúc. Ném gươm long tuyền về non Tây” thì thế nào 
thưa tiên sinh? Theo tôi biết, kiếm long tuyền là gươm của 
vua chỉ dành ban cho tể tướng. Xích thố là loại ngựa hiếm 
quí mà Quan Công, bậc danh tướng đã cưỡi để chinh đông, 
phạt bắc giúp nghĩa huynh Lưu Bị của ngài tóm thâu thiên 
hạ vào thời tam quốc. Chắc hẳn tâm tư, lòng tiên sinh lúc ấy 
đã nản, chí cả đã mòn hao phân nửa. Tôi nói phân nửa vì tuy 


tiên sinh đã ném gươm nhưng vẫn còn giữ lại ngựa xích thố. 
Có phải tiên sinh lúc ấy đã biết trước sau này sẽ “quy mã” 
nên hướng nào không ném mà chỉ ném về Tây phương để 
sau này từ bỏ quê hương sang Mỹ thì tung hoành, sử dụng? 


- Anh đọc thi phẩm này khi thấy tôi ở đây nên suy diễn 
quá xa xôi kỳ ảo, chứ tôi làm gì có tài trực giác, tiên tri sớm 
như vậy. Nếu có, tôi đâu dại gì ở lại để bị bọn Cộng sản lùa 
vào tù, đày đọa hàng chục năm trong lao lung, khổ nhục... 


- Lại cũng là chuyện không có, mà còn được bịa một 
cách thật tinh xảo. Nghe nói trước 75 có lúc tiên sinh đã 
được đề cử làm phụ tá bộ trưởng nhưng tiên sinh đã từ chối. 
Giả sử lúc đó họ trao kiếm long tuyền cho tiên sinh nghĩa là 
mời làm thủ tướng thì liệu tiên sinh có ném gươm đi không? 


- Chẳng có trong tay nên tôi mới viết như thế cho có vẻ 
oai phong thần vỏ, ngông cuồng một chút thôi. Thời tuổi còn 
xuân xanh, lòng đầy nhiệt tình, tôi cũng mong ước được 
cống hiến tài sức của mình cho đất nước lắm chứ. 


- Có thể tiên sinh còn vui sướng, hân hoan, giấu kỷ báu 
kiếm vì sợ người ta tiếm đọat, cưỡng chiếm nữa là khác? 


- Không chừng là vậy. 


- Thưa tiên sinh, mới đây khi nhận giải thưởng văn 
chương JjJerusalem của Israel, nhà văn Murakami Haruki đã 


phát biểu: 

“Hôm nay, tôi đến Jerusalem với tư cách tiểu thuyết gia, 
nghĩa là một chuyên gia bịa chuyện. Tất nhiên, chẳng phải 
chỉ có tiểu thuyết gia bịa chuyện mà thôi. Chính trị gia cũng 
bịa chuyện, là điều ai cũng biết. Những nhà ngoại giao và 
những tướng lãnh tùy lúc mà bịa chuyện trong giới của họ, 
không khác gì những người bán xe cũ, hàng thịt, hay thợ xây 
cất. Tuy nhiên, chuyện bịa của tiểu thuyết gia thì khác với 
những giới khác ở chỗ chẳng ai phê phán tiểu thuyết gia là 
vô đạo đức khi tạo dựng hư cấu. Mà thực tế, tiểu thuyết gia 
càng khéo léo bịa đặt những chuyện hư cấu to lớn và tỉnh 
xảo, thì lại càng được quần chúng và các nhà phê bình khen 
ngợi.. ˆ 


Xem ra nhà văn Nhật bản này quên, còn chưa đề cập đến 
giới thi sĩ. Mấy ông thần mơ mộng, lòng đầy hoang tưởng 
này cũng là những chuyên viên bịa chuyện, vẽ vời tình tiết 
thuộc hàng cự phách. Điển hình cụ thể, chính xác nhất là 
tiên sinh qua bài thơ Ngông. Tiên sinh đồng ý chứ? 


- Anh cũng là người viết văn làm thơ, chẳng lẻ anh chưa 
từng tạo hư cấu. phiạ chuyện trong tác phẩm của mình sao? 
Thôi đã đến giờ hẹn rồi, mình đi là vừa. Anh Vũ Đức Nghiêm 
vừa được cô em dâu dưới Westminster gởi lên biếu nửa ký 
thịt cây. Anh ấy mời tôi và anh đến chung vui. Chắc vợ 
chồng anh ta đang đợi. 


- Dạ, thì cũng phải bắt chước tiểu xảo của các vị đàn 
anh, phịa sơ sơ tình tiết cho ra vẻ hoa lá cành, cho bài viết 
trở nên tươi đẹp hay buồn não, bi thảm hơn chút ít để dể 
gây xúc động lòng người chứ. Còn buổi tiệc hôm nay thì Vũ 
huynh đã báo với tôi hôm qua. Tôi đưa tiên sinh đến thưởng 
thức món khoái khẩu của tiên sinh, nhưng tôi phải ghé tiệm 
Thanh Hiền lấy mấy hộp nhắm khác vì tôi “ky” món hiếm 
thấy, khó tìm ở đây này. 


- Ủa, lạ nhỉ. Anh là người uống rượu, sao lại không ăn 
được thịt cây? Ngày trước anh thường cùng 2 anh Phạm Lê 
Phan, Tường Linh tụ tập, la cà cuối tuần ở các tiệm nổi tiếng 
khu Nguyễn văn Học và Lý Thái Tổ, thế anh đến đó làm gì? 


- Tôi ham vui, các anh ấy rủ thì đến ăn bánh tráng nhắp 
bia với đậu phộng thôi. Thấy 2 me xừ này ăn nhậu ào ào hết 
xị này đến xị khác, hết món rựa mận này đến dĩa dồi, chả 
chìa kia, rồi còn ra điều thích thú, hả hê tôi cũng ứa gan 
lắm. Nhưng dù 2 anh ấy “dụ khi”, thuyết phục cách nào tôi 
cũng không dám thử các món “nai đồng quê” chưa quen đó. 
Giả cầy thì họa sĩ Rừng và Hà Thúc Sinh làm xong vừa dọn 
ra, khỏi cần mời là tôi đớp trước. 


- Anh đã về thăm Sài gòn mấy năm trước, chắc biết 2 
anh Linh và Kiệm hiện giờ ra sao? 


- Dạ, anh Tường Linh đã hom hem lắm rồi, bị đủ thứ 
bệnh, chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Còn anh Phạm Lê Phan thì 


vì giấu lý lịch nên sau khi Vi Xi chiếm Sàigon đuổi dân, bắt 
quân cán chính vào các trại tù, các trại tập trung lao động 
khổ sai, để tránh bị họ truy ra lý lịch, anh đã sớm tình 
nguyện đi một vùng kinh tế mới tại vùng Định Quán, Lâm 
Đồng. Tại đó anh sống bằng cách hàng ngày đi câu cá và 
nghe nói mấy năm sau bị sét đánh chết ngoài ruộng, lúc 
đang trên đường mang cá về cho gia đình trong một đêm 
trời mưa giồng. 


- Tội nghiệp. Anh Kiệm và anh Linh là 2 trong những 
người hiền lành mà tôi luôn quí mến... 


Trên đường đến nhà nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, bổng tiên sinh 
quay sang tôi cười một ý nhị rồi từ tốn bảo: 


- Vừa rồi ở nhà tôi anh đã uống hết mấy cốc rượu chát 
của tôi, lại còn nổi hứng chất vấn, hỏi han lung tung. Bây giờ 
chắc anh cũng chẳng hà tiện gì để cho tôi biết vài điều? 


- Dạ, xin niên trưởng cứ tự nhiên “như người Hà Nội”. 


- Anh không giao du nhiều, chẳng mấy khi chịu viết lách, 
sao tôi thấy những người thân quen với anh ai cũng mến mộ 
anh? Tôi thấy lúc nào anh cũng ung dung, nhàn nhã, luôn 
bay nhảy đó đây. Sống độc thân, độc hành như vậy mãi anh 
không thấy buồn sao? 


- Thưa, tại anh em, bằng hữu chưa biết ghét tôi đó thôi. 


Tôi thích rong chơi, phóng đảng một mình như vậy quen rồi. 
Khi nhớ ai, hoài niệm người nào thì tôi chạy đến thăm. Nếu 
lười đi xa, chưa gặp nhau được thì tôi cứ hình dung, tưởng 
tượng là họ đang ở bên mình, đang cùng mình đấu hót, chén 
tạc, chén thù là cũng đủ vui rồi. 


- Thế còn các cô bạn gái, em gái tiền phương, hậu 
phương của anh thì sao? Bộ chẳng có ai khuyên giải, giữ nỗi 
anh à? Nghe nói về món này anh cũng phong lưu lắm. 


- Dạ làm gì có. Tôi không muốn vướng lụy, lại cứ lang 
bạt, lười giao lưu... thì ai mà không nản, rồi lâu ngày chày 
tháng, trơ trụi cùng tuế nguyệt thì cũng phải kể như huề vốn 
thôi. Tôi vốn dĩ cù lần nên chỉ có vài em gái văn nghệ đúng 
nghĩa, thật sự, họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc và đùa giởn, 
hoan hỉ với tôi qua các chuyện cà kê dê ngỗng... Như vậy thì 
cũng đủ quên đời, còn đòi hỏi gì hơn cho tốn sức lao động. 


- Lần này tái xuất giang hồ anh lại chẳng còn chuyện gì 
vướng bận, anh có định trụ ở Cali để ngoan ngoản viết cùng 
anh em không hay lại cứ dở trò ló ló thụt thụt? Thấy anh ấn 
hành nhiều tác phẩm của người quen, sao anh không gom 
góp lại bài của mình để in một vài cuốn ? 


- Dạ, tôi đầu có mặn mà gì sâu đậm với việc làm báo. 
Anh em nhắc nhở, kêu gọi thì cộng tác một thời gian. Hết 
hứng thú thì bổn cũ soạn lại đi tìm nguồn vui khác. Bài vở 
viết xong thì coi như nhẹ gánh tang bồng, nên chẳng hề lưu 


trữ, lại làm biếng truy lục. Còn ấn hành tác phẩm của mình 
ư ? Nếu muốn tôi đã thực hiện từ trước 75 rồi. Tiên sinh biết 
đó, khi vừa tròn 57 tuổi là tôi đã tự về hưu. 


Con cháu yêu cầu, anh em thúc giục mãi mà tôi vẫn cứ ù lì 
bấy nhiêu năm nay. Sau Noel này tôi sẽ bay qua nước khác 
sống vài năm. Chẳng biết với bầu không khí mới lạ xứ người 
có giúp tôi sáng tác, tối tác gì nữa không. Khi du lịch về rồi 
hãy tính. Các cháu đã lo trình bày bìa sách xong mấy năm 
rồi, chỉ chờ tôi hoàn tất là chúng chuyển ngữ, lo việc xuất 
bản. Chắc tôi phải giảm bớt việc đi hoang để khỏi làm chúng 
thất vọng. 


Nói đến đây thì nhà Vũ huynh đã hiện ra trước mắt và câu 
chuyện vui cũng chấm dứt. Tiên sinh là người hiền hòa, vui 
vẻ nên dĩ nhiên bầu không khí buổi hội đàm này luôn luôn 
thoải mái, đầy ắp tiếng cười. Để bạn đọc thấy rõ tài sáng 
tạo, trí tưởng kỳ ảo của tiên sinh, tôi xin trang trọng giới 
thiệu đến bạn đọc bài thơ Ngông vừa đề cập và vài bài thơ 
tiêu biểu khác của tiên sinh HTN: 





ảnh HÀ THƯỢNG NHÂN 


® Ngông 


Quay ngựa xích thố buộc khóm trúc 
Ném gươm long tuyền về non Tây 

Chí thôi đã lỡ, kệ binh lửa, 

Danh vốn không màng, mặc cỏ cây. 
Gà chó đôi con năm tháng rộng 

Ruộng vườn dăm khoảnh gió trăng đầy 
Buông câu, xốc áo quay nhìn vợ: 

Trời đã chiều chưa? Ta đã say? 


@ Tự Thuật 


< 

Muốn biết Xuân Ninh người thế nào? 
Áo nâu, quần vải, khinh vương hầu. 
Sông Trà diệu vợi thuyền Tô Tử, 


Đất Bắc ngang tàng đấng trượng phu. 
Mải một nước cờ đêm gió mát 

Đùa ba tiệc rượu sáng trăng Thu. 
Uống xong ngoảnh lại nhìn ai hỏi: 

Đời phụ ta chăng thế Vũ Hầu? * 


2= 

Mà có tiên cho! Có tục cho! 

Vườn đào ngõ trúc lối quanh co. 
Bạc tiền, cung điện, khôn câu thúc, 
Trăng gió, giang hồ chỉ tự do. 

Lúc hứng nhớ cuồng dăm đứa bạn, 
Khi buồn ngâm láo mấy câu thơ. 

A ha! Đường thế thênh thanh rộng, 
Cửa động Thiên Thai hé đợi chờ. 


@ Trăng Thu 


Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ 
Buồn đâu náo động mấy vần thơ 
Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ 
Phới phới mây xa thiếp hững hờ 

Bến quạnh lau già, người chểnh mảng 
Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ 

Lầu cao ai đó nâng rèm trúc 

Hồn lẻ đêm nay có thẩn thờ? 


@ Bài Tặng Phan Bá Thụy Dương 


Người như dòng thác đỉnh trời 

Nước tung trắng cả nửa vời non cao 

Ta vừa trong giấc chiêm bao 

Gặp người chiến sĩ áo bào điểm sương 
Người về có thấy bên đường 

Hàng phong lan đã nhớ thương mà gầy 
Từ đâu người lạc đến đây 

Nhạc reo nghe đã mưa đầy hoàng hôn. 
Phấn hương nào phũ mộng hồn 

Bước chân phiêu lãng đã chồn mỏi chưa? 


HÀ THƯỢNG NHÂN 


và đây là bài thơ tôi đã viết tặng lại tiên sinh: 
8 Bài Tặng Hà Thượng Nhân 


chung trà chén rượu u minh 

thảo trang đường trúc một mình quạnh hiu 
sườn non đá dựng xiêu xiêu 

nào hay tâm tịnh, sắc chiều mang mang 
hỏi người mài kiếm dưới trăng 

ngựa xưa ẩn mật hoá thân bao giờ 

chim hồng đã mỏi cánh chưa? 


[PBTD - trích Túy Mộng Du Du Hề] 


Hiện tiên sinh đang trong tình trạng đau bệnh trầm trọng, 
sức lực cạn kiệt, ngũ quan hầu như không còn hoạt động 
bình thường và phải cần người săn sóc thường trực. Cũng 
may là các vị thân hữu trên ấy như các tiên trưởng Nguyễn 
Xuân Vinh, Đông Anh Nguyễn Đình Tạo, Vũ Đức Nghiêm, 
Thanh Thương Hoàng, Ngô Đình Chương, Trường Giang, các 
bạn Mạc Phương Đình, Hải Bằng, Hải Phương, Hà Ly Mạc, 
Huệ Thu... vẫn thường xuyên đến thăm viếng tạo niềm vui 
cho vị chưởng môn luôn được mọi người trân quí này. 


PHAN BÁ THỤY DƯƠNG 
@: Bùi Giáng dịch Canzoniere của Francesco Petrarca. 





PBTD - © nguồn Viễn Đông Daily News. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tac giả/ VNthuquan - Thư viện Online 
PBTD - © nguồn Viễn Đông Daily News. 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 9 tháng 6 năm 2010 


